TITLE - NELFINAVIR / VIRACEPT MEDICATION PATIENT 


INFOBRMATION IN VIETNAM ESE Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com 


MedlinePlus Nliil(::- 


Express Medicine Shipments, Globallyl 


Trusted Health Information for You FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY. 


NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED 
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT. 


AÁ 


Nhà Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung —> Nelfinavir 


Source : U.S. National Library of Medicine 


URL của trang này: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html 


Nelfinavir 


phát âm là (nel fin 'a veer) 


hy có thuốc này được kê đơn không? 


Nelfinavir được sử dụng cùng với các loại thuốc khác để điều trị nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV). 
Nelfinavir nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất ức chế protease. Nó hoạt động bằng cách giảm lượng HIV trong 
máu. Mặc dù nelfinavir không chữa khỏi HIV, nhưng nó có thể làm giảm nguy cơ mắc hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải (AIDS) và các bệnh liên quan đến HIV như nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc ung thư. Dùng những loại thuốc 
này cùng với thực hành tình dục an toàn hơn và thay đổi lối sống khác có thể làm giảm nguy cơ truyền vi rút HIV cho 


người khác. 


có nên sử dụng thuốc này không? 


Nelfinavir có dạng viên nén và bột uống. Nó thường được thực hiện hai đến ba lần một ngày với thức ăn. Uống 
nelfinavir vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một 
cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu. Hãy nelfinavir 


đúng theo chỉ dẫn. Không dùng nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc uống thường xuyên hơn so với quy định của bác sĩ. 


Nếu bạn không thể nuốt viên thuốc, bạn có thể cho viên thuốc vào ly và hòa tan với một lượng nhỏ 
nước. Trộn đều chất lỏng và uống nó ngay lập tức. Tráng ly với nhiều nước hơn và nuốt toàn bộ hỗn 
hợp để đảm bảo rằng bạn đã uống hết thuốc. 


Bột uống Nelfinavir có thể được thêm vào nước, sữa, sữa công thức, sữa đậu nành, hoặc thực phẩm chức năng. Trộn 
đều và uống tất cả chất lỏng ngay lập tức để có đủ liều lượng. Nhãn thuốc cho bạn biết cần thêm bao nhiêu muỗng 
bột nelfinavir vào chất lỏng. Nếu hỗn hợp không được uống ngay, nó phải được bảo quản trong tủ lạnh và uống 
trong vòng 6 giờ. Không trộn bột uống nelfinavir với thức ăn hoặc nước trái cây có tính axit (nước cam, nước táo, 


hoặc nước sốt táo). Không trộn nelfinavir với nước trong hộp đựng ban đầu. 
Nelfinavir kiểm soát lây nhiễm HIV nhưng không chữa khỏi nó. Tiếp tục dùng nelfinavir ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe. Đừng ngừng 
dùng nelfinavir mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn. Nếu bạn ngừng dùng nelfinavir hoặc bỏ qua liều, tình trạng nhiễm trùng của 
bạn có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc trở nên kháng thuốc. 
Hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để có bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân. 

nhiệt sử dụng cho thuốc này 


https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html 


1/5 


14/4/22, 1:27 chiều Nelfinavir: Thông tin Thuốc MedlinePlus 
Thuốc này đôi khi được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm 


thông tin. 


tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào? 


Trước khi dùng nelfinavir, 


se Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với nelfinavir, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần 
nào trong viên nén hoặc bột nelfinavir. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần. 


e_ cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng alfuzosin (Uroxatral); amiodarone (Cordarone, Nexterone, Pacerone); 
cisapride (Propulsid; không có sẵn ở Mỹ); thuốc dạng ergot như bromocriptine (Cycloset, Parlodel), 
dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergotamine (Ergomar, ở Cafergot, 
ở Migergot), và methylergonovine (Methergine); lovastatin (Altoprev); lurasidone (Latuda); midazolam 
(Versed) bằng miệng; pimozit (Orap); quinidine (trong Nuedexta); rifampin (Rimactane, Rifadin, trong 
Rifater, trong Rifamate); sildenafil (chỉ nhãn hiệu Revatio được sử dụng cho bệnh phổi); simvastatin (Zocor, 
trong Vytorin); St. John's wort; và triazolam (Halcion). Bác sĩ có thể sẽ yêu cầu bạn không dùng nelfinavir 
nếu bạn đang dùng một hoặc nhiều loại thuốc này. 


e_ cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin và chất bổ sung dinh 
dưỡng bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ thứ nào sau đây: thuốc chống 
đông máu (thuốc làm loãng máu') như warfarin (Coumadin, Jantoven); azithromycin (Azasite, Zithromax, 
Zmax); bosentan (Tracleer); một số loại thuốc ngăn chặn kênh canxi như amlodipine (Norvasc, Prestalia, 
trong Twynsta, những thuốc khác), felodipine, isradipine, nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, 
Afeditab, Procardia), nimodipine (Nymalize) và nisoldipine (Sular); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, 
Equetro, Tegretol, những loại khác); một số loại thuốc giảm cholesterol (statin) như atorvastatin (Lipitor, in 
Caduet) và rosuvastatin (Crestor); colchicine (Colcrys, Mitigare); delavirdine (Bộ ghi lại); fluticasone (Flonase, 
Flovent; trong Advair); indinavir (Crixivan); thuốc ức chế hệ thống miễn dịch như cyclosporine (Gengraf, 
Neoral, Sandimmunne), sirolimus (Rapamune, Torisel), và tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); methadone 
(Dolophine, Methadose); nevirapine (Viramune); một số chất ức chế phosphodiesterase (chất ức chế PDE-5) 
được sử dụng cho rối loạn cương dương như sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) và vardenafil 
(Levitra); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); thuốc ức chế bơm proton như esomeprazole 
(Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), và rabeprazole (AcipHex); 
quetiapine (Phần tiếp theo); rifabutin (Mycobutin); ritonavir (Norvir, ở Kaletra, ở Viekira Pak); salmeterol 
(Serevent, trong Advair); saquinavir (Invirase); và trazodone. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của 
bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ. Nhiều loại thuốc khác cũng có thể tương tác với 
nelfinavir, vì vậy hãy nhớ nói với bác sĩ của bạn về tất cả các loại thuốc bạn đang dùng, ngay cả những loại 
thuốc không xuất hiện trong danh sách này. 


se. nếu bạn đang dùng didanosine (Videx), hãy uống 1 giờ trước hoặc hơn 2 giờ sau nelfinavir. 


e_ cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng thuốc tránh thai. Nelfinavir có thể làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai. 
Bạn nên sử dụng một phương pháp ngừa thai khác trong khi dùng thuốc này. Nói chuyện với bác sĩ của bạn 
về việc kiểm soát sinh sản trong khi dùng nelfinavir. 


e Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh tiểu đường, bệnh máu khó đông (một nhóm rối loạn chảy 
máu di truyền, trong đó khả năng đông máu không bình thường), hoặc bệnh gan. 


e_ Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong 
khi dùng nelfinavir, hãy gọi cho bác sĩ của bạn. Bạn không nên cho con bú nếu bạn bị nhiễm HIV và đang 
dùng nelfinavir. 


® Nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang dùng 


nelfinavir. 


https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html 


14/4/22, 1:27 chiều Nelfinavir: Thông tin Thuốc MedlinePlus 

se. bạn nên biết rằng lượng mỡ trong cơ thể có thể tăng lên hoặc di chuyển đến các vùng khác nhau trên cơ 
thể như lưng trên, cổ (bướu trâu'), ngực và xung quanh bụng. Bạn có thể nhận thấy một lượng mỡ cơ thể 
giảm từ mặt, chân và tay. 

se. bạn nên biết rằng bạn có thể bị tăng đường huyết (tăng lượng đường trong máu) khi đang dùng thuốc này, 
ngay cả khi bạn chưa mắc bệnh tiểu đường. Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu 
chứng nào sau đây khi đang dùng nelfinavir: cực kỳ khát nước, đi tiểu thường xuyên, cực kỳ đói, mờ mắt 
hoặc suy nhược. Điều quan trọng là phải gọi cho bác sĩ ngay khi bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số 
này, vì lượng đường trong máu cao mà không được điều trị có thể gây ra một tình trạng nghiêm trọng gọi 
là nhiễm toan ceton. Nhiễm toan ceton có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị ở giai đoạn đầu. 
Các triệu chứng của nhiễm toan ceton bao gồm khô miệng, buồn nôn và nôn, khó thở, hơi thở có mùi trái 
cây và giảm ý thức. 

e_ nếu bạn bị phenylketon niệu (PKU, một tình trạng di truyền trong đó phải tuân theo một chế độ ăn uống đặc 
biệt để ngăn ngừa tổn thương não có thể gây ra khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng), bạn nên biết rằng bột uống 
nelfinavir được làm ngọt bằng aspartame tạo thành phenylalanin. 


® bạn nên biết rằng trong khi bạn đang dùng thuốc để điều trị nhiễm HIV, hệ thống miễn dịch của bạn có thể trở nên mạnh 
hơn và bắt đầu chống lại các bệnh nhiễm trùng khác đã có trong cơ thể bạn. Điều này có thể khiến bạn phát triển các triệu 
chứng của những bệnh nhiễm trùng đó. Nếu bạn có các triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn bất kỳ lúc nào trong quá 
trình điều trị bằng nelfinavir, hãy nói với bác sĩ của bạn. 


hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo? 


Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn. 


Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc? 


Dùng liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều 
đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Đừng dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã 
quên. 


hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra? 


Nelfinavir có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm 
trọng hoặc không biến mất: 


® bệnh tiêu chảy 

® buồn nôn 

® khíga 

se đau bụng 

se ăn mất ngon 


®_ phátban 


Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy 


gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp: 
® tổong 
e ngứa 


e khó thở hoặc nuốt 


https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html 


3/5 


14/4/22, 1:27 chiều Nelfinavir: Thông tin Thuốc MedlinePlus 
Nelfinavir chứa một chất hóa học có thể gây ung thư ở động vật thí nghiệm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA) đã yêu cầu nhà sản xuất thay đổi cách sản xuất nelfinavir để giảm lượng hóa chất này trong các sản 
phẩm nelfinavir. Nguy cơ đối với con người chưa được biết rõ nhưng có thể cao hơn ở trẻ em và phụ nữ mang thai. 


Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi dùng nelfinavir. 


Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 
hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến 
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 
(1-800-332-1088). 


mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này? 
Giữ thuốc này trong hộp đựng, đậy kín và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt 


độ và độ ẩm quá cao (không để trong phòng tắm). Sau khi bột nelfinavir đã được thêm vào chất lỏng, hỗn 
hợp có thể được giữ ở nhiệt độ phòng trong tối đa 6 giờ. 


Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng 
hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em 
và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt 
thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.http:// 
WWW.upandaway.org [http://www.upandaway.org] 


Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những 
người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để 
thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái 
chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ 
Thuốc An toàn của FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy 


cập vào chương trình mua lại. 


n trường hợp khẩn cấp / quá liều 
Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 
cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 
xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911. 


hat thông tin khác tôi nên biết? 


Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ sẽ yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra 


phản ứng của bạn với nelfinavir. 


Đừng để ai khác dùng thuốc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp lại đơn 
thuốc của bạn. 


Giữ nguồn cung cấp nelfinavir trong tay. Đừng đợi cho đến khi bạn hết thuốc mới nạp lại đơn thuốc. 


Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (không kê đơn) mà bạn 


đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các loại thực phẩm chức năng khác. 


https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html 4/5 


14/4/22, 1:27 chiều Nelfinavir: Thông tin Thuốc MedlinePlus 
thực phẩm bổ sung. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây 
cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp. 
tên rand 


se Viracept® 


Sửa đổi lần cuối - 15/01/2022 


4 
ashp 


Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm 
AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ", © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa 
Kỳe, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp 


để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép. 


Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ 
Viện Y tế Quốc gia 


Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022 


https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697034.html 


5⁄5 


